; 
Ỷ 


.$Z_ 
Ni B 


NGUYÊN QUỐC TOẢN (Chủ biên) - NGUYỄN HỮU HẠNH 
BẠCH NGỌC DIỆP - ĐÀM LUYỆN - NGÔ THANH HƯƠNG 
NGUYÊN ĐỨC TOÀN - NGUYÊN NGỌC ÂN 


VỜ TẬP VẼ 5 


(Tái bản lân thứ năm) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bán quyển thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 


01 - 2071/CXB/729 - 1235/GD Mâ số : 1B517T1 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH 


Vớ tập vẻ 5 có các đạng bài tập sau : 

~— Vẽ theo mẫu : tập vẽ khối hộp, khối câu ; đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu ; mẫu vẻ có hai hoặc ba vật mảu. 

— Vệ trang trí : tìm hiểu về màu sắc và cách pha màu, vẽ màu ; vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục và trang trí 
đối xứng qua trục ; trang trí đường diểm ở đồ vật ; trang trí hình chữ nhật ; tìm hiểu và tập kẻ chữ in 
hoa nét thanh nét đậm ; trang trí đâu báo tưởng ; trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi. 

— Vẽ tranh : tập vẽ tranh về các đề tài quen thuộc, gần gũi với sinh hoạt, học tập của các em. 

— Tập nặn tạo dáng : tập nặn các con vật, dáng ngưòi,... và tạo dáng theo ý thích. 

— Thường thúc mi thuật : xem tranh của một số hoạ sĩ, tìm hiểu về điêu khắc cổ Việt Nam. 
Gác hình minh hoa trong sách (tranh ảnh, hình vẽ) nhằm : 

+ Giới thiệu nội dung ; 

+ Gợi ý cách vẽ ; 

+ Giới thiệu tranh của các hoa sĩ ; bài vẽ, bài nạn của các bạn cùng lứa tuổi. _ 
Các em cần vẽ hinh, vẽ màu theo cảm nhận riêng và không chép hình minh hoạ sang phần bài tập của mình. 
Trong một số bài tập có phần giấy trắng để vẽ theo nội dung từng bài, các em hãy vẽ hình sao cho cân 
đối với phần giấy quy định. 
Các em chú ý lảng nghe cô giáo, thầy giáo giảng bài và gợi ý trong khi thực hành. Các em hãy cố gắng 
suy nghĩ, tìm tòi để có những bài vẽ, bài nặn đẹp nhất. 


Mong các em luôn yêu thích cái đẹp và vẽ đẹp. Giẻ tấê giá 


Bài 1. Thường thức mĩ thuật : Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ 
Bài tập : 
— Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và nêu cảm nhận của em. 


— Xem thêm bức tranh Thuyền trên sông Hương và tập nhận xét để làm quen với những tác phẩm 
khác của hoạ sĩ. 


ˆ- — 
Thiếu nữ bên hoa huệ Thuyền trên sông Hương 
Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân 


Bài 2. Vẽ trang trí : Màu sắc trong trang trí 


^ 
si 


_ đo 


Màu sắc ở một số bài vẽ trang trí 


Bài 3. Vẽ tranh : Đề tài Trường em 


Học nhóm. Tranh sáp màu của học sinh 


3Á) 3% 


Giờ chơi ở sân trường (ảnh) Cô giáo và chúng em. Tranh sáp màu của học sinh 


Bài tập : Vẻ một búc tranh về đề tài Trường em. 


Mẫu vẽ khối hộp và khối cầu (ảnh) Bài vẽ theo mẫu khối hộp và khối cầu (tham khảo) 


2 VỠ TẬP VỀ 5-A 


Bài tập : Vẽ khối hộp và khối câu (vẽ bằng bút chì đen). 


10 


2 VỞ TP VỀ %Ð 


Bài 5. Tập nặn tạo dáng : Nặn con vật quen thuộc 
Bài tập : Vẽ hoặc xé dán con vật theo ý thích. 


Một số dáng con vật (tham khảo) 


Bài 6. Vẽ trang trí : Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục 


#+ 


Một số hoạ tiết đối xứng qua trục 


Bài tập : Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào đường diềm dưới đây. 


“=—wW*K—7 


\/ 


Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hoạ tiết trên. 


L__ kẨ__—_—_—_—_ —..cơC.C.C 


Chọn một hoạ tiết ở trang 18 SGK để vẽ. 


13 


Bài 7. Vẽ tranh : Đề tài An toàn giao thông 


Đường tàu qua quê em. Tranh sáp màu của học sinh 


Em đội mũ bảo hiểm 
Tranh sáp màu của học sinh 


Bởi tập : Vẽ một bức tranh về an toàn giao thóng ö địa phương em (dường bộ, đường thuy,...). 


Bài 8. Vẽ theo mẫu : Mẫu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu 
Bài tập : Vẽ cái ca hoặc cái cốc và quả,... 


Bài vẽ lọ và quả (tham khảo) 


Bài 9. Thường thức mĩ thuật : Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam 


Tuyết Sơn. Tượng gỗ sơn (chùa Tây Phương, Hà Tây) Bức chạm khắc gỗ ở đình Cự Trữ, Nam Định 


3.VỞ TẬP VỆ 5-A 


Bài tập : 
— Sưu tầm ảnh chụp các tác phầm điêu khác cổ và dán vào trang này (nếu có điều kiện). 
— Tìm, xem thêm một số tác phẩm điêu khác cổ ở địa phương và nêu cảm nhận của em đế hiếu hơn 
về nghệ thuật điêu khác truyền thống. 


1 § 4 VỠ TAP Vẽ 5-8 


Bài 10. Vẽ trang trí : Trang trí đối xứng qua trục 
Bài tập : Trang trí hình tròn hoặc hình vuông theo trục đối xứng. 


Trang trí đối xứng qua trục 
(hình tròn) 


Trang trí đối xứng qua trục 
(ấm pha trà) 


Bài 11. Vẽ tranh : Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 


Tặng hoa cô giáo 
Tranh sáp màu của học sinh Tranh sáp màu của học sinh 


20 


Bài tập : Vẽ một bức tranh về đẻ tài Ngày Nhè giáo Việt Nam 20 - 11. 


21 


Bài 12. Vẽ theo mẫu : 


Mẫu vẽ có hai vật mẫu 


Một số mẫu vẽ có hai vật mẫu (ảnh) Bài vẽ cái chai và cái chén (tham khảo) 


22 


Bài tập : Vẽ cái chai và quả hoặc mảu khác có đạng tương đương. 


23 


Bài 13. Tập nặn tạo dáng : Nặn dáng người 


Ñ Ghế 


Gợi ý một số dáng người có thể tập nặn, tập vẽ. 


24 


Bài tập : Vẽ hai hoặc ba dáng người khác nhau và vẽ màu theo ý thích (hoặc xé dán bằng giấy màu). 


1-VTV§-A 


25 


Bài 14. Vẽ trang trí : Trang trí đường diềm ở đồ vật 


Một số bài trang trí đường diềm ở đồ vật của học sinh 


Bài trang trí đường diểm của học sinh 


Bài tập : Tự tạo dáng một đồ vật (khay, đĩa, túi xách, lọ hoa,...) và sử dụng đường điềm đề trang trí. 


Bài 15. Vẽ tranh : Đề tài Quân đội 


: B529-, 


tò 


X%, Xứ vÀ, Ÿ/ 


Các chú bộ đội. Tranh bút dạ của học sinh 


Bài tập : Vẽ một búc tranh về đề tài Quán đội. 


29 


Bài 16. Vẽ theo mẫu : Mẫu vẽ có hai vật mẫu 
Bài tập : Vẽ lọ và quả hoặc cái ấm tích và cái bát,... 


.. 


Bài vẽ cái ấm tích và cái bát của học sinh 


30 


Bài 17. Thường thức mĩ thuật : Xem tranh Du kích tập bắn 
Bài tập : 
— Xem tranh Du kích tập bán của hoạ sĩ Nguyễn Đỏ Cung và nêu cảm nhận của em. 
— Xem thêm bức tranh Bộ đội Nam tiến và tập nhận xét để làm quen với những tác phẩm khác của hoa sĩ. 


Du kích tập bắn Bộ đội Nam tiến 


Tranh màu bột của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung Tranh màu bột của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung 


31 


Bài 18. Vẽ trang trí : Trang trí hình chữ nhật 


Một số bài vẽ trang trí hình chữ nhật của học sinh 


Bài tập : Trang trí hình chữ nhật theo ý thích. 


33 


Bài 19. Vẽ tranh : Đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân 


Rước kiệu (ảnh) Đua thuyền. Tranh sáp màu của học sinh 


34 


Bài tập : Vẽ một bức tranh về đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở quê em. 


ta 
c¬ 


36 


°e 4€/Œ® 4R — Ẩ * 
¡ 20. Vẽ theo mâu : Ï 


Mẫu vẽ có ba vật mẫu {ảnh) 


L Thu 


Bài vẽ cái lọ và cái bát (tham khảo) 


Bài tập : Vẽ ấm pha trà và cái cốc hoặc bình đựng nước, cái bát và quả,... (vẽ bàng bút chì đen). 


37 


Bài 21. Tập nặn tạo dáng : Đề tài tự chọn 


Một số hình nặn dáng người và con vật (tham khảo) 


38 


Bài tập : Vẽ hoặc xé dán một bức tranh theo để tài tụ chọn. 


39 


Bài 22. Vẽ trang trí : Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm 


Bài tập : Kẻ nét và vẽ màu vào các con chữ AÁ, B, M, N. 


40 


Bài 23. Vẽ tranh : Đề tài tự chọn 


Bài tập : Vẽ một bức tranh theo ý thích. 


4I 


Bài 24. Vẽ theo mẫu : Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu 


Bài vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mẫu (tham khảo) 


42 


Bài tập : Vẽ mẫu có hai hoặc ba vật mâu (vẽ bàng bút chỉ đen hoặc vẽ màu). 


43 


44 


--25, Thường thức mĩ thuật : Xem tranh Bác Hồ đi công tác 


Bài tập : 
— Xem tranh Bác Hồ đi công tác (trang 78 SGK) của hoạ sĩ Nguyễn Thụ và nêu cảm nhận của em. 
— Sưu tầm tranh ảnh về Bác Hồ trên sách báo và dán vào trang này (nếu có điều kiện). 


Bài 26. Vẽ trang trí : Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm 
Bài tập : Kẻ nét và vẽ màu vào dòng chữ HỌC TẬP. 


Kẻ dòng chữ HỌC TẬP theo kiều chữ in hoa nét thanh nét đậm và vẽ màu. 


Bài 27. Vẽ tranh : Đề tài Môi trường 


Quét rác (ảnh) 


46 


Chúng em làm vệ sinh sân trường. Tranh sáp màu của học sinh 


Bài tập : Vẽ một bức tranh về môi trường ở quê em. 


47 


Bài 28. Vẽ theo mẫu 


: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu (vẽ màu) 


48 


Một số bài vẽ theo mẫu bằng bút chì và sáp màu (tham khảo) 


Bài tập : Vẽ lọ, hoa và quả (hoặc bình nước và quả hay cái ấm tích và cái bát,...) Vẽ màu hoặc xé đán bàng 
giấy màu. 


49 


Bài 29. Tập nặn tạo dáng : Đề tài Ngày hội 
Bài tập : Vẽ hoặc xé dán một bức tranh về đề tài Ngày hội. 


50 


Bài 30. Vẽ trang trí : Trang trí đầu báo tường 


đò Q9 
độc tập 
chỉ ĐỘI SởN 


bušö HƯNG NGẦY @UôÊKHANH2-9 


Một số bài trang trí đầu báo tường của học sinh 


Bài tập : Trang trí đâu báo tường của lớp. Tự chọn chủ đề và tên báo, ví dụ : 


NHỚ NGUỒN,.. 


52 


HỌC TẬP, TIẾN LÊN, 


Bài 31. Vẽ tranh : Đề tài Ước mơ của em 


Bài tập : Vẽ một búc tranh theo ý thích về ước mơ của em. 


53 


Bài 32. Vẽ theo mẫu : Vẽ tĩnh vật (vẽ màu) 


Tĩnh vật (ảnh) 


Bài vẽ tĩnh vật của học sinh 


Bài tập : Vẽ màu hoặc xé dán theo mâu lọ, hoa và quả hoặc mâu có dạng tương đương. 


55 


Bài 33. Vẽ trang trí : Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi 


Trang trí cổng trại và lều trại thiếu nhi. Bài vẽ của học sinh 


56 


Bài tập : Trang trí một cống trại hoặc lều trại thiếu nhi theo ý thích. 


57 


Bài 34. Vẽ tranh : Đề tài tự chọn 


Chân dung. Tranh sáp màu của học sinh 


Giếng làng. Tranh sáp màu của học sinh 


Bài tập : Vẽ một búc tranh theo ý thích (tự chọn đề tài). 


59 


Bài 35. Tổng kết năm học : Trưng bày các bài vẽ, bài nặn đẹp 
1. Ghi cảm nhận của em về các bài vẽ, bài nặn được trưng bày. 


2. Trong các phân môn : Vé theo mẫu, Về trang trí, Vé tranh, Thường thức mĩ thuật, Tập nặn tạo đáng, 
em thích nhất phân môn nào ? Vì sao ? 


60 


Hoàng hôn ở biển. Tranh sáp màu của học sinh 


61 


Bài 1 : 
Bài 2 : 
Bài 3 : 
Bài 4 : 
Bài 5 : 
Bài 6 : 
Bài 7 : 
Bài 8 : 
Bài 9 : 


Bài 10 : 
Bài 11 : 
Bài 12 : 
Bài 13 : 
Bài 14 : 
Bài 15 : 
Bài 16 : 


92 


Thường thức mĩ thuật 
Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Tập nặn tạo dáng 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Thường thức mĩ thuật 
Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Tập nặn tạo dáng 

Vẻ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 


MỤC LỤC 


Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ 

Màu sắc trong trang trí 

Đề tài Trường em 

Khối hộp và khối câu 

Nặn con vật quen thuộc 

Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục 
Đề tài An toản giao thông 

Máu vẽ có dạng hình trụ và hình cầu 
Giới thiệu sơ lược về điều khác cổ Việt Nam 
Trang trí đối xứng qua trục 

Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 
Mẫu vẽ có hai vật mẫu 

Năn dáng người 

Trang trí đường điểm ở đồ vật 

Đề tài Quán đội 

Mẫu vẽ có hai vật mẫu 


Bài 17 : 
Bài 18 : 
Bài 19 : 
Bài 20 : 
Bài 21 : 
Bài 22 : 
Bài 23 : 
Bài 24 : 
Bài 25 : 
Bài 26 : 
Bài 27 : 
Bài 28 : 
Bài 29 : 
Bài 30 : 
Bài 31 : 
Bài 32 : 
Bài 33 : 
Bài 34 : 
Bài 35 : 


Thường thúc mĩ thuật 
Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Tập nặn tạo dáng 

Vẽ trang trí 

Về tranh 

Về theo mẫu 

Thường thức mí thuật 
Vẽ trang tri 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Tập nặn tạo đáng 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ theo mẫu 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Tổng kết năm học 


Xem tranh Du kích tập bán 

Trang trí hình chữ nhật 

Đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân 

Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu 

Đề tài rụ chọn 

Tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm 
Đề tài tự chọn 

Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu 

Xem tranh Bác Hồ đi công tác 

Tập ké kiểu chữ ín hoa nét thanh nét đậm 
Đề tài Môi trường 

Mâu vẽ có hai hoặc ba vật mảu (vẽ màu) 
Đề tài Ngày hội 

Trang trí đâu báo tường 

Đề tài Uóc mơ của em 

Vẽ tỉnh vật (vẽ màu) 

Trang trí cổng trại hoạc lều trại thiếu nhi 
Đề tài tự chọn 

Trưng bày các bài vẽ, bài nạn đẹp 


Trang 
31 
32 
34 
36 
38 
40 
41 
42 
44 
45 
46 
48 
50 
51 
53 
54 
56 
58 
60 


63 


Chịu nách nhiệm xuất bản: 


Biên tập lân đâu: 

Biền tập tải bản: 
Thiết kế sách và biền tậ|? mĩ thuật: 
Minh hoa và trình bày bìa: 


Sửa bản im: 
Chế bản: 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


NGÔ THANH HƯƠNG - NGUYÊN THỊ HIẾN 

NGÔ THANH HƯƠNG 

LƯƠNG QUỐC HIỆP 

NGUYÊN QUỐC TOẢN - NGUYÊN HỮU HẠNH - 

LƯƠNG QUỐC HIỆP - NGUYÊN NGỌC ÂN 

ĐỖ CHIẾN CÔNG - BÙI THANH SƠN - NGUYÊN THẾ DUNG 
PHÒNG SỬA BẢN [N (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI) 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 

(NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM) 


Trong sách có sử dụng một số tranh ảnh của hoa sĩ và học sinh tiểu học 


VỞ TẬP VẼ 5 
Mã số: 1B517T1 


In 30.000 cuốn (QÐ 09BT); khổ 24 x 17 cm; Tại Nhà máy in BTTM. 
Số in: 820; Số XB: 01-2011/CXB/729-1235/GD 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2011. 


l VỞ BÀI TẬP 
DÀNH CHO HỌC SINH LỚP s5 


QUALITY 


1. Vở bài tập Tiếng Việt 5 (tập một, tập hai) ` RƠOWVN 
2. Vở bài tập Toán 5 (tập một, tập hai) 
$ Võ bà ập Khoa học # tro - 
4. Vở bài tập Lịch sử 5 
HUẪN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 5. Võ bài tập Địa lí 5 
6. Vở bài tập Đạo đức 5 
7. Vở Tập vẽ 5 
8. Thực hành Kĩ thuật 5 


9. Let's Learn English - Book 3 - Workbook 


Bạn đọc có thể mua sách tại các Có Ông ty Sách — Thiết bị trưởng học ở các địa phương 
hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo đục Việt Nam : 
~ Tại TP. Hà Nội : 187 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiên ; 
25 Hàn Thuyên ; 32E Kim Mã ; 
14/3 Nguyễn Khánh Toàn ; 67B Cửa Bắc. 
~ Tại TP. Đà Nẵng : T8 Pasteur ; 247 Hải Phòng. 
~ Tại TP. Hồ Chí Minh: _ 104 Mai Thị Lựu ; 2A Đình Tiên Hoàng, Quận I ; 
240 Tràn Bình Trọng ; 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5. 
~ Tại TP. Cần Thơ : 5/5 Đường 30/4. 


— Tại Website bán sách trực tuyến : wwwW.sach24.vn 
Website: www.nxbgd.vn 


Giú: 5.õ00 đ 


§'934994 ” 022590 


